4 loại Fucoidan dạng bột được sử 
dụng phổ biến tại Việt Nam 


Fucoidan được bào chế thành rất nhiều loại trong đó có dạng viên, dạng nước 
và dạng bột. Trong đó Fucoidan dạng bột được đánh giá là dạng có tác dụng 
tốt nhất? Vậy có nên lựa chọn dòng Fucoidan này không? Cùng đánh giá chỉ 
tiết ngay dưới đây 


Tìm hiểu fucoidan dạng bột 


Đây là các dòng thực phẩm chức năng Fucoidan được chiết xuất với nguồn 
nguyên liệu từ tảo nâu bào chế thành dạng bột được đóng trong các gói hoặc 
hộp đựng thủy tinh để tiện lợi cho việc sử dụng. 


Các sản phẩm Fucoidan được bào chế dạng bột thường có thể sử dụng uống 
trực tiếp hoặc hòa trực tiếp với nước vô cùng dễ sử dụng. 


Ưu nhược điểm của Fucoidan dạng bột 


Bất cứ dòng sản phẩm Fucoidan được bào chế ở hình thái nào cũng có những 
ưu nhược điểm nhất định. Vậy ưu nhược điểm của Fucoidan được bào chế 
dạng bột là gì? 


Ưu điểm: 


5e Các thành phần trong Fucoidan được bào chế dạng bột có hàm lượng và độ 
tỉnh khiết vô cùng cao. Các sản phẩm Fucoidan dạng bột thường được bào 
chế dạng phân tử Nano 

se  Fucoidan bào chế dạng bột có tốc độ hấp thụ và thẩm thấu vào cơ thể người 
bệnh nhanh nhất 

se Đây là sản phẩm phù hợp với những bệnh nhân ung thư giai đoạn nặng cần 
bổ sung thêm dưỡng chất. 

s« - Người có cơ địa hấp thụ kém nên ưu tiên lựa chọn sử dụng Fucoidan dạng bột 
để không bị đào thải. 


Nhược điểm: 


se Các sản phẩm Fucoidan chiết xuất dạng bột thường rất dễ hút ẩm và khó bảo 
quản cần phải đọc kỹ hướng dẫn về bảo quản để không bị biến chất 

se Một số sản phẩm cần phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng pha đúng theo tỷ lệ 
nước để phát huy tối đa tác dụng 

s - Một số sản phẩm có thể có mùi vị khá khó chịu ảnh hưởng tới người sử dụng 


Eucoidan là thực phẩm chức năng giúp tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị 
và phòng ngừa ung thư. Các sản phẩm Fucoidan được bào chế theo nhiều 
dạng khác nhau trong đó có dạng bột (dạng Nano). 


Tại Việt Nam, Eucoidan dạng bột được bán khá phổ biến và được nhiều 
người tin dùng. Một số loại Eucoidan Nhật Bản dạng bột được người Việt tin 
dùng phải kể đến như: Nano Eucoidan Extract, Nano Fucoidan Premium, 
mi No Shizuku Fucoidan. 


1. Nano Fucoidan Extract Granule 


NANO 


713#33>r‡42 
TRÊU 


Nano Fucoidan Extract Granule là sản phẩm với thành phần chính 
Eucoidan được chiết xuất từ loại tảo nâu Mozuku ở Nhật Bản, có tác dụng 
vượt trội trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư hiệu quả, áp dụng cho 
tất cả các loại ung thư, ở mọi giai đoạn bệnh. Sản phẩm còn chứa các thành 
phần khác giúp hỗ trợ điều trị các bệnh lí tìm mach như xơ vữa động mach, 
mỡ máu cao, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, giúp tăng cường chức năng 
miễn dịch cho cơ thể... giúp cơ thể luôn khỏe mạnh. 


Công dụng: 


« __ Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. 

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh lí tim mạch như chứng xơ vữa động 
mạch, tăng mỡ máu, tăng huyết áp... 

« ._ Tăng cường chức năng miễn dịch cho cơ thể. 

« = Ức chế cơ chế gây béo phì. 

e Bảo vệ niêm mạc của dạ dày, chữa lành chỗ viêm. 


Vì sao Nano Fucoidan có hiệu quả tốt đối với bệnh nhân ung thư? 
‹e Dễ hấp thụ, hiệu quả nhanh 


Cơ thể người bệnh nói chung và bệnh nhân ung thư nói riêng rất yếu, đặc 
biệt là các bệnh nhân đã vào giai đoạn nặng việc hấp thụ chất dinh dưỡng là 
tương đối khó khăn. Nano Fucoidan được bào chế dưới dạng bột nên dễ 
uống, dễ dàng hấp thụ trong thời gian ngắn, mang lại hiệu quả cao. 


5e Nano Fucoidan được chiết xuất từ loại nguyên liệu tốt nhất 


Eucoidan được chiết xuất từ chất nhờn của tảo nâu Mozuku - loại tảo chứa 
hàm lượng fucoidan cao nhất. Loại tảo này được nuôi trồng tại vùng biển 
Okinawa Nhật Bản - vùng biển cách xa lục địa và được biết đến là vùng biển 
sạch chưa từng bị ô nhiễm hay bị tác động bởi môi trường sinh sống của con 
người. 


Tảo nâu Mozuku được nuôi dưỡng và phát triển mạnh mẽ dưới làn sóng mát 
sạch và giàu ánh nắng mặt trời. Chính vì thế Nano Fucoidan được chiết xuất 
từ tảo nâu Mozuku đạt đến độ sạch và tỉnh khiết 100%. 


Giá sản phẩm: 5.850.000 VNĐ 


2. Vital DNA Fucoidan Nano Premium 


1®. „ 


Vital More 


Vital 
DNA FUCOIDAN 


NANO Pre:::ium 


Deoxyribonucleic acid 
Cladosiphon okamuranus Tokida 
Turmeric 


Vital.1+2#2-1{Z> 
NANOZLUš70› 
71⁄21⁄-9M-W23>⁄1+^ 


IqG+Ror 


(1432gx208^J) 


Vital DNA Fucoidan nano premium được sản xuất dựa trên công nghệ 
NANO để tăng cường tính sinh khả dụng của sản phẩm so với các sản phẩm 
hiện có, làm người bệnh dễ uống Fucoidan hơn, và tăng cường hiêu quả sử 
dụng thậm chí với 1 lượng nhỏ Fucoidan. 


Tiền tố “nano” là một đơn VỊ đo chiều dài bằng 0.000,000,001 mét (1 phần tỉ 
của mét), và cũng được sử dụng để đại diện cho những điều rất nhỏ. 
Nanocapsules nâng cao hiệu quả của các thành phần nguyên liệu. Với 
nanocapsules, ribosome trong tế bào có thể hấp thụ đầy đủ các thành phần 
hữu ích, được tìm thấy trong bột nano siêu mịn. 


Fucoidan nano premium với 93% Fucoidan tỉnh khiết hấp thụ cao gấp 10 
lần và tốc độ di chuyển trong cơ thể gấp 17 lần Fucoidan bình thường, bằng 
công nghệ nanocapsule, Axit nucleic DNA thêm vào để thúc đẩy mạnh mẽ 
việc hỗ trợ Apoptosis đặc trưng của Fucoidan và tỉnh chất nano curcumin 
chiết xuất từ củ nghệ vàng tăng quá trình hấp thụ và trao đổi khiến cô lập tế 
bào ung thư và hình thành tính tự diệt. 


Công dụng của Vital DNA Fucoidan Nano Premium: 


«e Cô lập tế bào ung thư bằng cách cắt các mạch máu đi nuôi dưỡng tế bào ung 


thư. 

« . Bồi bổ sinh lực, tăng cường hệ miễn dịch, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ 
trị. 

«e Đẩy nhanh quá trình tự chết của tế bào ung thư, hạn chế sự phát triển và di 
căn. 


‹ _ Ổn định và cân bằng huyết áp, lượng mỡ trong máu. 
Thành phần: 


Chiết xuất Fucoidan từ rong biển Mozuku 

Chiết xuất Turmeric từ củ nghệ vàng mùa thu 

Chiết xuất từ cá thu trắng 

Dextrine 

Lecithin từ đậu nành 

Trehalose 

Canxi phốt phát. 

Trong mỗi gói 3.2g Vital DNA Fucoidan Nano Premium chứa 1g fucoidan 
tinh khiết đến 93 %, và acid Nucleic, 0.15g Nano Curcumin chiết xuất từ củ 
nghệ mùa thu 


Giá sản phẩm: 8.500.000 VNĐ 


3. Nano Fucoidan Kengen 60 gói 


`ÄIIlj 


đã 
L) 
#/) 


S0 


3.3g 
NANO 
FUCOIDAN 


MAOBINJAPAN 


NANO FUCOIDAN KENGEN có độ tỉnh khiết cao được chiết xuất từ rong 
biển mozuku được nuôi dưỡng ở vùng biển Okinawa. Nano fucoidan 
“Kengen” là sự kết hợp giữa 2 thành phần: Eucoidan hàm lượng cao và chiết 
xuất nấm Agaricus. Đây đều là các thành phần chống khối u, tiêu diệt tế bào 
ung thư và tăng cường hệ miễn dịch cực kỳ hiệu quả. 


Công dụng: 


- Kích hoạt hệ miễn dịch giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Hỗ 
trợ ngăn ngừa ung thư. 


- Cô lập tế bào ung thư bằng cách cắt các mạch máu đi nuôi dưỡng tế bào 
ung thư. 


- Bồi bổ sinh lực, tăng cường hệ miễn dịch, giảm tác dụng phụ của hóa trị và 
xạ trị. 


- Đẩy nhanh quá trình tự chết của tế bào ung thư, hạn chế sự phát triển và 
đi căn. 


- Ổn định và cân bằng huyết áp, lượng mỡ trong máu. 
Giá sản phẩm: 15.600.000 VNĐ 


4. Fucoidan Extract Powder Granules (Fucoidan Okinawa đỏ ) 


Okinawa Fucoidan đỏ dạng bột là sản phẩm FEucoiadan dạng bột, giống 
sản phẩm dạng viên, chiết xuất từ rong biển tươi Okinawa Mozuku, loại 
rong biển sinh trưởng nhờ việc hấp thụ ánh mặt trời tại Okinawa. 


Sản phẩm dạng bột, chiết xuất từ Okinawa Eucoidan, được sản xuất dựa 
trên tiêu chuẩn quản lý chất lượng cao của quy trình sáng chế độc lập “số 
3408180”, và đã đạt chứng nhận an toàn thực phẩm quốc tế ISO22000. Sản 
phẩm dạng bột không chất tạo màu, tạo mùi, không hóa chất bảo quản. 


Fucoidan đỏ dạng bột là sản phẩm sản xuất Fucoidan từ Okinawa 
Mozuku, sử dụng quy trình sáng chế đã được cấp phép (quy trình sáng chế 
số 3408180). 


Sử dụng tối đa nguồn nguyên liệu đặc biệt, cung cấp Mozuku Eucoidan 
bằng quy trình sáng chế độc lập của công ty cổ phẩn sinh học Kanehide. 


Công dụng: 


« Hỗ trợ điều trị ung thư, cô lập tế bào ung thư, cắt đứt đường cung cấp dinh 
dưỡng vào máu tới nuôi dưỡng khối u, ngăn ngừa sự phát triển, di căn của tế 
bào ung thư. Fucoidan thúc đẩy quá trình tự chết của tế bào ung thư. Sản 
phẩm hỗ trợ điều trị hiệu quả nhiều bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, 
tá tràng, ung thư đường ruột. 

se Hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, nâng cao sức đề kháng, phục hồi sức khỏe 
người bệnh, giảm tác dụng phụ từ hóa trị, xạ trị. 

« - Hỗ trợ giảm tình trạng mắc bệnh, suy nhược cơ thể ở người lớn tuổi, điều hòa 
huyết áp, phòng ngừa béo phì, tiểu đường, tai biến... 

se Hỗ trợ giúp lưu thông máu, tăng cường máu truyền lên não, tăng độ minh 
mẫn. 

« Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, tăng tuổi thọ đối với người cao tuổi, chăm sóc 
da, ngăn chặn quá trình lão hóa mạnh mẽ. 


Giá sản phẩm: 3.000.000 VNĐ 


Trên đây là những thông tin chia sẻ về Fucoidan dạng bột và gợi ý một số 
dòng sản phẩm chất lượng mà bạn có thể lựa chọn sử dụng. Ngoài ra các 
bạn có thể tham khảo thêm các sản phẩm fucoidan trên hệ thống website 
thuocfucoidan.info 


